Công ty thiết kế làm hộp quà tặng doanh nghiệp gốm sứ 


Đại Đông Giang là một đơn vị thiết kế và sản xuất hộp quà tặng doanh nghiệp chất 
lượng cao từ gốm sứ. Với sự tinh tế trong thiết kế và sự tận tụy trong sản xuất, chúng 
tôi không chỉ tạo ra những hộp quà tặng đẹp mắt mà còn mang đậm nét độc đáo và 
Sự sang trọng. 


Hộp quà tặng là một phần quan trọng của chiến lược marketing và quảng bá thương 
hiệu của mỗi doanh nghiệp. Đó không chỉ là một phương tiện truyền tải sự tri ân và 
lòng chân thành đến khách hàng và đối tác, mà còn là một cách để tạo dựng hình ảnh 
và giá trị cho doanh nghiỆp. 


Mỗi chiếc hộp quà tặng độc đáo của Đại Đông Giang được thiết kế và sản xuất với 
sự cần thận từng chi tiết. Chúng ta có thê tận dụng tiềm năng của gốm sứ để tạo ra 
những sản phẩm độc đáo và đẳng cấp, từ hộp đựng trà, hộp đựng rượu. đến hộp đựng 
quà tặng sang trọng và lịch sự. 


Với chúng tôi, hộp quà tặng không chỉ là một vật phẩm, mà còn là biểu tượng của 
sự tôn trọng và quan tâm đến từng khách hàng và đối tác. Đại Đông Giang cam kết 
mang đến những sản phẩm chất lượng nhất, đáp ứng mọi yêu cầu và mang lại sự hài 
lòng cho doanh nghiệp. 


-Ă©(2, 


LẾ ĐẠI ĐÔNG GIANG - XƯỞNG SẢN XUẤT & GIA CÔNG QUÀ TẶNG TRỌN GÓI 
0899 842 842. DAIDONGGIANG.COM.VN 


Ưu điềm của hộp quà tặng gôm sứ 


Hộp quà tặng làm từ gốm sứ có nhiều ưu điểm đáng chú ý. Đầu tiên, gốm sứ là chất 
liệu truyền thống của Việt Nam, mang trong mình bản sắc văn hóa và nghệ thuật đặc 
trưng. Việc sử dụng hộp quà tặng gốm sứ không chỉ là một cách để truyền tải giá trị 
văn hóa mà còn tôn vinh và bảo tồn những giá trị truyền thống độc đáo của đất nước. 


Thứ hai, gôm sứ có độ bên cao và dê bảo quản. Chât liệu gôm sứ chịu được va đập 
và nhiệt độ cao, giúp hộp quà tặng trở nên kiên cô và lâu bên. Đông thời, gôm sứ 


cũng dê dàng vệ sinh và bảo quản, chỉ cân lau chùi nhẹ nhàng đê giữ cho nó luôn 
sáng bóng và mới mẻ. 


Cuối cùng, gốm sứ mang đến sự đa dạng về mẫu mã và thiết kế. Có thể tạo ra hộp 
quà tặng gốm sứ với nhiều kiêu dáng, họa tiết. và màu sắc khác nhau, phù hợp với 
nhiều đối tượng và dịp khác nhau. Từ những mẫu hộp đơn giản và trang nhã cho đến 
những thiết kế phức tạp và nghệ thuật, gốm sứ đem lại sự đa dạng và linh hoạt cho 
việc lựa chọn hộp quà tặng. 


Tóm lại, hộp quà tặng gôm sứ không chỉ mang trong mình giá trị văn hóa và truyên 
thông, mà còn có độ bên cao và đa dạng vê mâu mã, tạo nên sự lựa chọn hoàn hảo 
cho việc tặng quà trong các dịp quan trọng và đặc biệt. 


_ 


ñ ^SRIBANK 


(NTK +.¡ KHÊ ĐÔNG GIÁI* 


` ĐẠI ĐÔNG GIẢNG - XƯỞNG|SẢN/XUAT?& GIA CÔNG QUÁ TẠNG TRỌN GÓI' 
0899 842 842. DAIDONGGIANGTEOM.VN 


Các yếu tố cần lưu ý khi thiết kế hộp quà tặng gốm sứ 


Khi thiết kế hộp quà tặng gốm sứ, có một số yếu tố quan trọng cần lưu ý để đảm bảo 
sự thành công của sản phâm. 


Thứ nhất là yếu tố thâm mỹ. Hộp quà tặng cần có thiết kế đẹp mắt và tinh tế, thu hút 
sự chú ý của người nhận. Mẫu mã, họa tiết và màu sắc của hộp nên phù hợp với đôi 
tượng khách hàng và mang đậm phong cách của doanh nghiệp. Sự kêt hợp hài hòa 


giữa hình dáng, màu sắc và các yêu tô trang trí sẽ tạo nên một hộp quà tặng gôm sứ 
độc đáo và ân tượng. 


Thứ hai là yêu tố thương hiệu. Hộp quà tặng cần thê hiện được thương hiệu và giá 
trị của doanh nghiệp. Logo, slogan hoặc thông điệp của công ty có thê được thể hiện 
một cách tinh tế và nhã nhặn trên bề mặt hộp. Điều này giúp tăng cường nhận diện 
thương hiệu và gắn kết khách hàng với doanh nghiệp. 


Thứ ba là yếu tố tiện dụng. Hộp quà tặng cần có kích thước phù hợp với sản phẩm 
được đặt bên trong. Nó cần dễ dàng vận chuyên và bảo quản, đảm bảo an toàn cho 
sản phẩm bên trong. Thiết kế của hộp cũng cần cân nhắc đến việc tạo ra các ngăn 
chứa hoặc bảng chia để phân loại và sắp xếp sản phẩm một cách gọn gàng và tiện 
lợi. 


Tổng kết, khi thiết kế hộp quà tặng gôm sứ, các yếu tố thâm mỹ, thương hiệu và tiện 
dụng đóng vai trò quan trọng. Sự kết hợp hài hòa giữa các yêu tố này sẽ tạo nên một 
hộp quà tặng độc đáo, thể hiện giá trỊ và chất lượng của doanh nghiệp, và mang đến 
trải nghiệm tốt cho người nhận. 


ĐẠI ĐÔNG GIANG - XƯỞNG SÂN XUẤT & GIA CÔNG QUÀ TẶNG TRỌN GÓI 
0899 842 842. DAIDONGGIANG.COM.VN 


Quy trình thiết kế hộp quà tặng gốm sứ tại Đại Đông Giang 


Quy trình thiết kế hộp quà tặng gốm sứ tại Đại Đông Giang bao gồm các bước sau: 


Tiệp nhận yêu câu: Đâu tiên, Đại Đông Giang sẽ tiêp nhận yêu câu từ khách hàng 
về mâu mã, chât liệu, kích thước, yêu câu đặc biệt khác liên quan đên hộp quà tặng 
gôm sứ. 


Thiết kế bản vẽ: Sau khi tiếp nhận yêu cầu, đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của Đại 
Đông G1ang sẽ tiễn hành lên bản vẽ 2D hoặc 3D của hộp quà tặng. Bản vẽ sẽ được 
tạo ra dựa trên yêu cầu và ý tưởng của khách hàng, đồng thời cân nhắc các yếu tố 
thầm mỹ, thương hiệu và tiện dụng. 


Chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành bản vẽ, Đại Đông Giang sẽ trình khách hàng để xem 
xét và đánh giá. Nêu cân thiệt, chúng tôi sẽ tiên hành các chỉnh sửa và điêu chỉnh 
bản vẽ theo yêu câu của khách hàng cho đên khi khách hàng hài lòng với thiệt kê. 


Sản xuất: Khi bản vẽ cuối cùng được duyệt, Đại Đông Giang sẽ tiễn hành quá trình 
sản xuất hộp quà tặng gốm sứ theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi sử dụng các 
kỹ thuật sản xuất chất lượng cao và kỹ năng của các nghệ nhân lành nghề đề tạo ra 
hộp quà tặng gốm sứ đẹp mắt và chất lượng. 


Qua quy trình trên, Đại Đông Giang cam kết mang đến cho khách hàng những hộp 
quà tặng gôm sứ chât lượng cao, đáp ứng mọi yêu câu và mang lại sự hài lòng. 


ĐẠI,ĐÓNG GIANG”. 
0899 942 942. DAIDONGGIANG.COM.VN 


Các mẫu hộp quà tặng gốm sứ phố biến 


Có nhiêu mâu hộp quà tặng gôm sứ phô biên mà bạn có thê lựa chọn đê tạo sự ân 
tượng và độc đáo cho món quà của mình. Dưới đây là ba mâu hộp quà tặng gôm sứ 
phô biên: 


Hộp quà tặng gốm sứ ¡in logo: Mẫu hộp này thường có thiết kế đơn giản và tinh té, 
với logo hoặc tên thương hiệu của công ty được In trực tiêp lên bê mặt hộp. Đây là 
một cách tuyệt vời đê thê hiện thương hiệu và tạo sự nhận diện của doanh nghiệp. 


Hộp quà tặng gốm sứ in logo thường được sử dụng trong các dịp gửi quà tặng cho 
đôi tác, khách hàng hoặc nhân viên. 


Hộp quà tặng gốm sứ in hình ảnh: Mẫu hộp này cho phép ¡n hình ảnh, họa tiết hoặc 
tranh vẽ lên bề mặt của hộp. Điều này tạo ra một hộp quà tặng cá nhân hóa và độc 
đáo. Bạn có thể in những hình ảnh đặc biệt, kỷ niệm hay hình ảnh của người nhận 
lên hộp đỀ tạo sự găn kết và tạo ấn tượng mạnh mẽ. 


Hộp quà tặng gốm sứ vẽ tay: Mẫu hộp này có thiết kế vẽ tay, thường được thực hiện 
bởi các nghệ nhân tài ba trên bề mặt gốm sứ. Với sự tinh tế và tài năng của các nghệ 
nhân, hộp quà tặng gốm sứ vẽ tay mang đến nét đẹp tự nhiên và sự riêng biệt. Các 
họa tiết, hoa văn và tranh vẽ được vẽ bằng tay trên bề mặt gốm sứ tạo nên sự độc 
đáo và mang tính nghệ thuật cao. 


Những mẫu hộp quà tặng gốm sứ trên đây không chỉ tạo điểm nhân cho món quà mà 
còn mang đên giá trị thâm mỹ và sự độc đáo. Bạn có thê lựa chọn mâu phù hợp với 
ý tưởng và sở thích của người nhận đê tạo nên một món quà độc đáo và đáng nhớ. 


Hộp quà tặng gốm sứ đóng một vai trò quan trọng trong việc thể hiện sự chuyên 
nghiệp, tôn vinh thương hiệu và tạo ấn tượng đối với doanh nghiệp. Với độ bên, tính 
thâm mỹ và tính cá nhân hóa cao, hộp quà tặng gốm sứ không chỉ là một phương 
tiện để bảo vệ và trình bày những món quà quý giá mà còn là một công cụ tiếp thị 
hiệu quả để thể hiện giá trị của doanh nghiệp. 


Trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất hộp quà tặng gốm sứ, Đại Đông Giang là một 
đơn vị uy tín và chất lượng. Với kinh nghiệm và tay nghề của đội ngũ nghệ nhân 
lành nghề, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm gốm sứ chất lượng cao, độc 
đáo và đáng giá cho doanh nghiệp. 


Đại Đông Giang không chỉ đáp ứng những yêu cầu về thiết kế, chất liệu và kích 
thước của hộp quà tặng gồm sứ, mà còn đặt mục tiêu mang đến sự tinh tế và tài năng 
nghệ thuật trong từng sản phẩm. Chúng tôi hiểu rằng một hộp quà tặng gốm sứ đẹp 


mắt và độc đáo không chỉ là một phân quan trọng của món quà mà còn là một cách 
đê tạo cảm giác đặc biệt cho người nhận. 


Với sự chú trọng vào chỉ tiết và chất lượng, Đại Đông Giang đã xây dựng được danh 
tiếng và lòng tin của nhiều doanh nghiệp trong VIỆC cung cấp hộp quà tặng gốm sứ 
chất lượng cao. Chúng tôi cam kết đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng và mang 
đến những sản phẩm gốm sứ đẹp mắt, chuyên nghiệp và độc đáo. 


Với Đại Đông Giang, hộp quà tặng gốm sứ không chỉ là một sản phẩm mà còn là 
một cách để tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ và gắn kết với khách hàng, đối tác và 
nhân viên. Hãy để chúng tôi giúp bạn tạo ra những món quà độc đáo và tạo ấn tượng 
mạnh mẽ cho doanh nghiệp của bạn. 

Liên hệ: 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Địa chỉ: 225/20 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.HCM 

Email: admin@daidongs1ang.com.vn SĐT: 0899642842 

Website: www.daidongg1ang.com.vn 


